TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 
TỔ TOÁN 


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2017 - 2018 
MÔN TOÁN LỚP 12 

Thời gian làm bài 90 phút 


Câu 1. Giả sử hàm số /(x) xác định trên R và có một nguyên hàm là F(x). Cho các mệnh đề sau 

• Nấu J/(x)í/x = F(x) + C thì Ị/ (t)dx = F(t) + c . 

• [j/(x)tì?x] =/(*). 

• Ịf(x)dx = f'(x) + C. 

Trong các mệnh đề trên, số mệnh đề là mệnh đề sai là : 

A. 0. B. 1. c. 2. D. 3. 


2 

Câu 2. Họ nguyên hàm của hàm số / (x) = X 2 + — - 2-Jx là 



Câu 3. Hàm số F (x) = ln X là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây trên (0; +co) ? 


A. /(x)=-j-. 

X 

c. f(x) = x\nx-x + c . 
Câu 4. Giá trị của tham số m 


B. /(x)=-T 

X 

D /w=-4- 

đế hàm số F (x) = mx ' + (3 m + 2) X 2 - 4x + 3 là một nguyên hàm của hàm số 


/(x) = 3x 2 + lOx-4 là 


A. Không có giá trị m. B. m = 0 . c. m = 1. D. m = 2. 

Câu 5. Biết F(x) là một nguyên hàm của /(x) = (2x - 3)lnxvà F(l) = 0. Khi đó phuong trình 
2F (x) + X 2 - 6x + 5 = 0 có bao nhiêu nghiệm? 

A. 1. B. 4. c. 3. D. 2. 

Câu 6 Cho F(x) là một nguyên hàm của / (x) = — ^ — thỏa F(0) = 0. Tính F(ĩĩ) . 

cos X 

A.F(tt) = -\. B. F{tĩ) = ì. C.F(t:) = 0. D ,F(7ĩ) = ị. 


1 




Câu 14. Gọi s là diện tích hình phắng được giới hạn bởi đồ thị hàm số V = / (x) ( liên tục trên [a;b] ) , 
trục hoành Ox và hai đường thắng x = a, x = b . Khi đó s được tính theo công thức nào sau đây? 

b b b b 

A. s =ịf{ y x)dx . B. s = J/(x)í/x . c. s = j|/(x)|í/x . D. s = ^j / 2 (x)dx . 

a a a a 


2 



Câu 15. Cho hàm số y = /(x) liên tục trên M. Khi cho hình phắng (D) giới hạn bởi đồ thị hàm số 
y = /(x) , y = 0, X = n , x = e, quay quanh trục Ox ta đuợc một khối tròn xoay có thể tích V . Khi đó 
V đuợc xác định bằng công thức nào sau đây? 

A. V = 7r\\f{x)dx\. B. V = 7ĩị f 2 (x)dx. c. V = ||/(x)|í/x. D. V = 7tị f 2 [x)dx. 

e 71 e e 

Câu 16. Diện tích s của hình phang giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số y =-2x 3 + X 2 + X + 5 và 
y = X 2 -x + 5 bằng 

A. s = 0. B. 5 = 1. C.S = 7Ĩ. D. s = ị. 

2 

. , , , , . . /TTN . ,. r 4 

Câu 17. Tính thê tích vật thê tròn xoay khi quay hình phăng (H) giói hạn bởi đô thị hàm sô y = — , trục 

X 

hoành, và các đuờng thẳng X = 1, X = 4 quanh Ox. 

A. V = ln256 . B. K = 12 n. c. K = 12 7Ĩ 2 . D. v = 6ĩĩ. 

Câu 18. Một chất điểm chuyến động trên trục Ox với vận tốc thay đối theo thời gian là 

vịt) = 3r - 6t (m Is). Tính quãng đuờng chất điếm đó đi đuợc từ thời điểm = o(s) đến t 2 = 4(5). 

A. 16/«. B. m . c. 96/«. D. 24/«. 

5 

Câu 19. Cho số phức z thỏa mãn (2 — ỉ‘)(l + í) + z = 4 - 2i. Tính môđun của z. 

A.\z\ = 2yỊĨ. B. |z| = 3V2 . c. |z| = 3. D. |z| = VĨÕ. 

Câu 20. Cho số phức z thỏa mãn hệ thức (1 - 2/') z + 3 (1 + /) z = 2 + 7/. Tìm phần thực, phần ảo của số 
phức z . 

A. Phần thực của z là -3, phần ảo của z là 2. 

B. Phần thực của z là 3, phần ảo của z là -2 . 

c. Phần thực của z là -3, phần ảo của z là -2. 

D. Phần thực của z là 3, phần ảo của z là 2. 

Câu 21. Thn số phức z sao cho |z-4| = |z| và (z + 4)Ịz + 2/'j là số thực. 


A. z = -2 - 3/. B. z = -2 + 3/. c. z = 2 - 3/ . D. z = 2 + 3/. 

Câu 22. Trong mặt phang với hệ tọa độ Oxy, tìm tập hợp các điểm biếu diễn số phức z thỏa mãn điều 


kiện 


z + / 


= (^-Oơ-O • 


3 



A. (x + 2) 2 +(v + l) 2 = 9. B. (x-2) 2 +(v + l) 2 = 4. 

c. (x-2) 2 +(v-l) 2 =4. D. (x + 2) 2 +(v-l) 2 =9. 

Câu 23. Tập hợp các điểm trong mặt phang biếu diễn cho số phức z thỏa mãn điều kiện ịz - /I = 1 là 

A. một đường thăng. B. một đường tròn, 
c. một đoạn thăng. D. một hình vuông. 

Câu 24. Tìm số phức z biết |z| = 2\fị và phần thực gấp đôi phần ảo. 

A. Zj=4-2/; z, =4 + 2/. B. Zj=-4 + 2/; z, =4 + 2/. 

c. Zj=2 + 4/; z 2 =-2-4/. D. Zj=4 + 2/; z 2 =-4-2/. 

Câu 25. Cho x,y là các số thực. Hai số phức Zj = 3 + / và z = X + 2 y - yỉ bằng nhau khi 
A.x = 5;y = -1. B. x = l; v = l. c. x = 3;v = 0. D. X = 2;y = - \. 

Câu 26. Cho x,y là các số thực, số phức z = 1 + xỉ + y + 2/ bằng 0 khi 

A. x = 2;y = l. B. X = -2;y = -1. c. X = -2;y = I. D. x = 2;y = -l. 

Câu 27. Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn z 2 + |z| = 0 . 

A. 0. B. 1. C.2. D. 3. 

Câu 28. Trên mặt phang tọa độ, tìm tập họp điểm biếu diễn các số phức |z| thỏa mãn điều kiện 
|z +1 — /| = |z + 3 — 2/|. 

A. Đường thắng. B. Elip. c. Đoạn thắng. D. Đường tròn. 

Câu 29. Trên mặt phang phức, gọi A, B lần lượt là các điểm biểu diễn 2 nghiệm phức của phương trình 
z 2 - 4z +13 = 0. Diện tích tam giác OAB bằng 

A. 16. B. 8. c. 6. D.2. 

Câu 30. Phần thực và phần ảo của số phức z = (1 + /) 2018 bằng 

A. Phần thực bằng 0, phần ảo bằng 2 1009 . B. Phần thực bằng 0, phần ảo bằng -2 1009 . 

c. Phần thực bằng 2 1009 , phần ảo bằng 0. D. Phần thực bằng -2 1009 , phần ảo bằng 0. 

, X“b3 y — 1 z — 2 ■> 

Câu 31. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thăng À : — = - ^ = — Y~ và diêm 

M (0; 0;-2). Viết phương trình mặt phang ( p) đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng A . 

A. 4x + 3y + z + 7 = 0. B. 4x + 3y + z + 2 = 0 . 

c. 3x + _v - 2z -13 = 0 . D. 3x + _v - 2z - 4 = 0 . 

Câu 32. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phang (P ) song song với hai đường thẳng 


4 



V 


x-2 

2 


y +1 z 
-3 4’ 


A 2 


x = 2 + t 

< y = 3 +2t. Vectơ nào sau đây là vectơ pháp tuyến của (p) ? 
z = \-t 


A. n = (-5;6;-7). B. n = (-5;-6;7). c. n = (5;-6;7). D. n = (-5;6;7). 


Câu 33. Trong không gian với hệ tọa độ ơxvz , cho điểm M(-2;1;3). Gọi Mp M 2 , M 3 lần luợt là hình 

chiếu vuông góc của điểm M lên các trục tọa độ Ox, Oy, Oz. Mặt phẳng (P) đi qua ba điểm 
M ị ,M 2 , có phuong trình là 

A. -3x + 6y + 2z = 0. B. 6x - 3 V + 2z = 0. 

c. -3x + 6 y + 2z = 6. D. 6x - 3 V + 2z = 6. 


Câu 34. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đuờng thẳng d : ~~~ = —-j- = • Một vectơ chỉ 

phuong của đuờng thẳng d là 

A. «(2;1;2). B. «(l;-l;-3). c. w(-2;-l;-2). D. w(-2;l;-2). 


Câu 35 Trong không gian với hệ tọa độ ơxyz, cho tam giác ^T5C có M(—1;3;2), 5(2;0;5), c(0;-2;l). 
Viết phuong trình đuờng trung tuyến AM của tam giác ABC. 


x + \ _ y-3 _ z-2 


-4 1 


x-1 y+3 z+2 


-2 


-1 


B. 


D. 


X — 2 y + 4 z +1 


1 -1 


x-l _ v-3 _ z + 2 


-4 1 


Câu 36. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho d là đuờng thẳng đi qua A (l;-2;3) và vuông góc 
với mặt phang (i 3 ) : 3x- 4y -5z +1 = 0. Viết phuơng trình chính tắc của đuờng thẳng d . 


x-\ _y+2 _z-3 
-3 = 4 = -5 ' 

x + 1 _ _y—2 _ z+3 


B. 


D. 


x-1 _y+2 _ z -3 
3 = 4 = 5 

x-1 _ y+2 _ z -3 


2-4-5 3-4-5 

Câu 37. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A( 1;~1;3) và hai đuờng thắng 


,x-4 y + 2z-l ,x-2v + lz-l_„ Ẵi , . , - , . i ... .. Ẳ 

dy. —— = • =——, a 2 :— —= = — ị —. Viẽt phuong trình đuờng thăng d đi qua điêm A, 

vuông góc với đuờng thẳng d x và cắt đuờng thẳng d 2 . 


x-\ _y + \ _z-3 


x-\ _y + \ _z-3 


B. 


x-l_y + l_z-3 


-2 


D. 


x-l_y + l_z-3 


-1 


-1 


5 



Câu 38. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A[- 2;1;1) và 5(0;-1;1). Viết phưong 
trình mặt cầu đường kính AB. 

A. (x-l) 2 +y 2 +(z + l) 2 =2. B. (x + l) 2 + y 2 +(z-l) 2 =8. 

c. (x + l) 2 +y 2 +(z-l) 2 =2. D. (x-l) 2 + y 2 + (z + l) 2 =8. 

Câu 39. Trong không gian với hệ toạ độ Oxvz , cho mặt cầu ( s ): X 2 + y 1 + z 2 - 4x + 2y + 6z - 2 = 0. Mặt 
cầu (5) có tâm 7 và bán kính R là 

A. 7(-2;l;3),7? = 2 V 3 . B. 7(2;-1; -3), R = VĨ2 . 

c. 7(2;-1;-3),5 = 4. D. 7(-2;l;3),5 = 4 . 


Câu 40. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt cầu ( 5 ) có tâm 7(-l;2;l) và tiếp xúc với mặt 
phẳng (T 5 ): X - 2 y - 2z - 2 = 0. 

A. (x + l) 2 +(v-2) 2 +(z + l) 2 =3. B. (x + l) 2 +(v-2) 2 +(z + l) 2 =9. 

c. (x + 1) 2 + (v-2) 2 +(z- 1) 2 =3. D. (x + l) 2 +(v-2) 2 +(z-l) 2 =9. 

Câu 41. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho ba điếm4(2;-l;5), 7?(5;-5;7) vàM (x;y;l). Với 
giá trị nào của X, y thì A , B , M thẳng hàng? 

A. X = 4 ;y = 1 . B. X = 4 ;y = -7 . c. X = -4 ;y = -7. D. X = -4 ;y = l. 

Câu 42. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho bốn điểm Aịa; -1; 6) , 7?(-3; -1; -4), c(5; —1; 0 ) 
và 79(l; 2; 1 ). Nếu bốn điểm A,B,C,D đồng phẳng thì giá trị của a là 

A. a = 17 B. <7 = 32. c. a = 1. D. a = 2. 

Câu 43. Tìm tất cả các giá trị của m để góc giữa hai vectơ ũ = (l;log 3 5;log m 2 ) và V = (3;log 5 3;4) là 
góc nhọn. 

A.0 < m <—. B. m > 1 hoặc 0 <m < — . c. m > —, m ^ 1. D .m > 1. 

2 2 2 


Câu 44. Trong không gian với hệ tọa độ ƠX>’Z , cho hai đường thẳng d : 


X = 2 + 3 1 
y = -3 + 1 và 
z = A — 2t 


X—4 y+1 z x ^ , 

d ': —-— = : —ị — = . Phưong trình nào dưới đây là phưong trình đường thăng A thuộc mặt phăng 

chứa d và d ', đồng thời cách đều hai đường thẳng đó. 


x-3 _ y + 2 _ z-2 


1 


-2 


_ x+3 y-2 z+2 

c. — = —— = —— 

3 1 -2 


B. 


D. 


x + 3 y + 2 z + 2 
3 = 1 = -2 

x-3 _ y-2 _ z-2 


6 



, — 1 y — 2 z — 3 

Câu 45. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thắng dị : —— = - = — Ỵ— và 


d 2 :< 


x-ỉ + kt 

y — t . Tìm tất cả các giá trị của k đế d x cắt d 1 . 
z = —\ + 2t 


A. k = \. 


B. k = - 1. 


c. k = -~. 
2 


D. k-0. 


Câu 46. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, gọi d là giao tuyến của hai mặt phang có phưong 
trình lần lượt là 2x -y + z + 2017 = 0 và x + y-z + 5 = 0.Tính số đo góc giữa đường thẳng d và 
trục Oz. 

A. 45°. B. 0°. c. 30°. D. 60°. 


Câu 47. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng (p) : 3x + 4y + 2z + 4 = 0 và hai điểm 
A( 1; -2; 3), 1; 1; 2). Gọic/p d 0 lần lượt là khoảng cách từ điểm Ả và B đến mặt phẳng (p). Trong 

các khắng định sau khắng định nào đúng? 

A. d 2 = 2d l . B. d 2 = 3 d x . c. d 2 =d l . D. d 2 = 4 dị. 

Câu 48. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu (sy. X 2 + y 2 + z 2 - 2x - 4y - 6z - 2 = 0. 
Viết phưong trình mặt phăng(aìchứa Oy cắt mặt cầu(5) theo thiết diện là một đường tròn có chu vi 
bằng 8;r. 

A. (a) :x-3z-0. B. (a):3x+ 2 + 2 = 0. 

c. (a):3x + z = 0. D. (a):3x-z = 0. 

Câu 49. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phang ( a) :2x + 2y — z — 4-0 và đường 

^ _2 V?_2 z 2 

thẳng d : —— = — Y~. Tam giác ABC có A(— 1;2;1), các điểm B , c nằm trên(a) và trọng 

tâm G nằm trên đường thắng í/ . Tọa độ trung điếm M của BC là 

A. M(0;l;-2). B. M(2;l;2). c. M(l;-l;-4). D. M(2;-l;-2). 


Câu 50. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho đường thắng A nằm trong mặt phang 


(a):x + y + z -3 = 0 đồng thời đi qua điếmM(l;2;0) và cắt đường thẳng d : 


. x-2 _ y-2 _ z-3 


. Một 


vectơ chỉ phưong của À là 

A. M = (1; — 1; — 2). B. ũ =(l;0;-l). c. ũ = (l;-2;l). 

===== HẾT === 


D. w=(l;l;-2). 


7 







